1. Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình 
3. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C 
4. Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C 3.0 


Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình 

Môn Lập Trình Căn Bản A cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học này là nền 
tảng để tiếp thu hầu hết các môn học khác trong chƯƠơng trình đào tạo. 
Mặt khác, nắm vững ngôn ngữ C là cơ sở để phát triển các ứng dụng. 
Học xong môn này, sinh viên phải nắm được các vấn đề sau: - Khái niệm 
về ngôn ngữ lập trình. - Khái niệm về kiểu dữ liệu - Kiểu dữ liệu có 
cấu trúc (cấu trúc dữ liệu). - Khái niệm về giải thuật - Ngôn ngữ biểu 
diễn giải thuật. - Ngôn ngữ sơ đồ (lưu đồ), sử dụng lưu đồ để biểu diễn 
các giải thuật. - Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C. - Các kiểu dữ liệu 
trong C. - Các lệnh có cấu trúc. - Cách thiết kế và sử dụng các hàm trong 
C. - Một số cấu trúc dữỮ liệu trong C. 


ĐỐI TƯỢNG MÔN HỌC 


Môn học lập trình căn bản được dùng để giảng dạy cho các sinh viên 
sau: 


- Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Tin học, Toán Tin, Lý Tin. 


- Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Điện tử (Viễn thông, Tự động hóa...) 


NỘI DUNG CỐT LÕI 

Trong khuôn khổ 45 tiết, giáo trình được cấu trúc thành 2 phần: Phần 1 
giới thiệu về lập trình cấu trúc, các khái niệm về lập trình, giải thuật... 
Phần 2 trình bày có hệ thống về ngôn ngữ lập trình C, các câu lệnh, các 
kiểu dữ liệu... 

PHẦN 1: Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

PHẦN 2: Giới thiệu về một ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình C 
Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngỮ C & môi trường lập trình Turbo C 


Chương 2: Các thành phần của ngôn ngữ C 


Chương 3: Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn 
Chương 4: Các lệnh có cấu trúc 

Chương 5: Chương trình con 

Chương 6: Kiểu mảng 

Chương 7: Kiểu con trỏ 

Chương 8: Kiểu chuỗi ký tự 

Chương 9: Kiểu cấu trúc 


Chương 10: Kiểu tập tin 


KIẾN THỨC LIÊN QUAN 


Để học tốt môn Lập Trình Căn Bản A, sinh viên cần phải có các kiến 
thức nền tẳng sau: 


- Kiến thức toán học. 


- Kiến thức và kỹ năng thao tác trên máy tính. 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 


[1] Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Tin Học Đại Cương A, Khoa Công 
Nghệ Thông Tin, Đại học Cần Thơ, 1991. 


[2] Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải , Giáo trình lý thuyết và bài tập 
ngôn ngữ C; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999. 


[3] Nguyễn Cẩn, C — Tham khảo toàn diện, Nhà xuất bản Đồng Nai, 
1996. 


[4] Võ Văn Viện, Giúp tự học Lập Trình với ngôn ngữ C, Nhà xuất bản 
Đồng Nai, 2002. 


[5] Brain W. Kernighan & Dennis Ritchie, The C Programming Language, 
Prentice Hall Publisher, 1988. 


TỪ KHÓA 


Bài toán, chương trình, giải thuật, ngôn ngữ giả, lưu đồ, biểu thức, gán, 
rễ nhánh, lặp, hàm, mảng, con trỏ, cấu trúc, tập tin. 


Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng 
Phần này trình bày về lập trình hướng đối tượng 


LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) LÀ GÌ ? 


Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là 
OOP) là một phƯơng pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập 
trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và 
dễ phát triển. Tuy nhiên để hiểu được OOP là gì, chúng ta hãy bắt đầu từ 
lịch sử của quá trình lập trình - xem xét OOP đã tiến hóa như thế nào. 


Lập trình tuyến tính 


Máy tính đầu tiên được lập trình bằng mã nhị phân, sử dụng các công tắt 
cơ khí để nạp chương trình. Cùng với sự xuất hiện của các thiết bị lưu 
trữ lớn và bộ nhớ máy tính có dung lượng lớn nên các ngôn ngữ lập trình 
cấp cao đầu tiên được đưa vào sử dụng . Thay vì phải suy nghĩ trên một 
dãy các bit và byte, lập trình viên có thể viết một loạt lệnh gần với tiếng 
Anh và sau đó chương trình dịch thành ngôn ngữ máy. 


Các ngôn ngữ lập trình cấp cao đầu tiên được thiết kế để lập các 
chương trình làm các công việc tương đối đơn giản như tính toán. Các 
chương trình ban đầu chủ yết liên quan đến tính toán và không đòi hỏi gì 
nhiều ở ngôn ngữ lập trình. Hơn nữa phần lớn các chương trình này 
tương đối ngắn, thường ít hơn 100 dòng. 


Khi khả năng của máy tính tăng lên thì khả năng để triển khai các chương 
trình phức tạp hơn cũng tăng lên. Các ngôn ngữ lập trình ngày trước 
không còn thích hợp đối với việc lập trình đòi hỏi cao hơn. Các phương 
tiện cần thiết để sử dụng lại các phần mã chương trình đã viết hầu như 
không có trong ngôn ngữ lập trình tuyến tính. Thật ra, một đoạn lệnh 
thường phải được chép lặp lại mỗi khi chúng ta dùng trong nhiều 
chương trình do đó chương trình dài dòng, logic của chương trình khó 
hiểu. Chương trình được điều khiển để nhảy đến nhiều chỗ mà thường 
không có sự giải thích rõ ràng, làm thế nào để chương trình đến chỗ cần 
thiết hoặc tại sao như vậy. 


Ngôn ngữ lập trình tuyến tính không có khả năng kiểm soát phạm vi nhìn 
thấy của các dữ liệu. Mọi dữ liệu trong chương trình đều là dữ liệu toàn 
cục nghĩa là chúng có thể bị sửa đổi ở bất kỳ phần nào của chương trình. 
Việc dò tìm các thay đổi không mong muốn đó của các phần tử dữ liệu 
trong một dãy mã lệnh dài và vòng vèo đã từng làm cho các lập trình viên 
rất mất thời gian. 


Lập trình cấu trúc 


Rõ ràng là các ngôn ngữ mới với các tính năng mới cần phải được phát 
triển để có thể tạo ra các ứng dụng tinh vi hơn. Vào cuối các năm trong 
1960 và 1970, ngôn ngữ lập trình có cấu trúc ra đời. Các chương trình có 
cấu trúc được tổ chức theo các công việc mà chúng thực hiện. 


Về bản chất, chương trình chia nhỏ thành các chương trình con riêng rễ 
(còn gọi là hàm hay thủ tục) thực hiện các công viỆc rời rạc trong quá 
trình lớn hơn, phức tạp hơn. Các hàm này được giỮ càng độc lập với 
nhau càng nhiều càng tốt, mỗi hàm có dữ liệu và logic riêng.Thông tin 
được chuyển giao giữa các hàm thông qua các tham số, các hàm có thể có 
các biến cục bộ mà không một ai nằm bên ngoài phạm vi của hàm lại có 
thể truy xuất được chúng. Như vậy, các hàm có thể được xem là các 
chương trình con được đặt chung với nhau để xây dựng nên một Ứng 
dụng. 


Mục tiêu là làm sao cho việc triển khai các phần mềm dễ dàng hơn đối 
với các lập trình viên mà vẫn cải thiện được tính tin cậy và dễ bảo quản 
chương trình. Một chương trình có cấu trúc được hình thành bằng cách 
bẻ gãy các chức năng cơ bản của chương trình thành các mảnh nhỏ mà 
sau đó trở thành các hàm. Bằng cách cô lập các công việc vào trong các 
hàm, chương trình có cấu trúc có thể làm giảm khả năng của một hàm 
này ảnh hưởng đến một hàm khác. Việc này cũng làm cho việc tách các 
vấn đề trở nên dễ dàng hơn. Sự gói gọn này cho phép chúng ta có thể 
viết các chương trình sáng sủa hơn và giữ được điều khiển trên tỪng 
hàm. Các biến toàn cục không còn nữa và được thay thế bằng các tham 
số và biến cục bộ có phạm vi nhỏ hơn và dễ kiểm soát hơn. Cách tổ 
chức tốt hơn này nói lên rằng chúng ta có khả năng quản lý logic của cấu 


trúc chương trình, làm cho việc triển khai và bảo dưỡng chương trình 
nhanh hơn và hữu hiện hơn và hiệu quả hơn. 


Một khái niệm lớn đã được đưa ra trong lập trình có cấu trúc là sự trừu 
tượng hóa (Abstraction). Sự trừu tượng hóa có thể xem như khả năng 
quan sát mỘt sự việc mà không cần xem xét đến các chỉ tiết bên trong của 
nó. Trong một chương trình có cấu trúc, chúng ta chỉ cần biết một hàm đã 
cho có thể làm được một công việc cụ thể gì là đủ. Còn làm thế nào mà 
công việc đó lại thực hiện được là không quan trọng, chừng nào hàm còn 
tin cậy được thì còn có thể dùng nó mà không cần phải biết nó thực hiện 
đúng đắn chức năng của mình như thế nào. Điều này gọi là sự trừu 
tượng hóa theo chức năng (Functional abstraction) và là nền tảng của lập 
trình có cấu trúc. 


Ngày nay, các kỹ thuật thiết kế và lập trình có cấu trúc được sử rộng rãi. 
Gần như mọi ngôn ngữ lập trình đều có các phương tiện cần thiết để 
cho phép lập trình có cấu trúc. Chương trình có cấu trúc dễ viết, dễ bảo 
dưỡng hơn các chương trình không cấu trúc. 


Sự nâng cấp như vậy cho các kiểu dữỮ liệu trong các ứng dụng mà các 
lập trình viên đang viết cũng đang tiếp tục diễn ra. Khi độ phức tạp của 
một chương trình tăng lên, sự phụ thuộc của nó vào các kiểu dữ liệu cơ 
bản mà nó xử lý cũng tăng theo. Vấn đề trở rõ ràng là cấu trúc dữ liệu 
trong chương trình quan trọng chẳng kém gì các phép toán thực hiện trên 
chúng. Điều này càng trở rõ ràng hơn khi kích thước của chương trình 
càng tăng. Các kiểu dữ liệu được xử lý trong nhiều hàm khác nhau bên 
trong một chương trình có cấu trúc. Khi có sự thay đổi trong các dữ liệu 
này thì cũng cần phải thực hiện cả các thay đổi ở mọi nơi có các thao tác 
tác động trên chúng. Đây có thể là một công việc tốn thời gian và kém 
hiệu quả đối với các chương trình có hàng ngàn dòng lệnh và hàng trăm 
hàm trở lên. 


Một yếu điểm nữa của việc lập trình có cấu trúc là khi có nhiều lập trình 
viên làm việc theo nhóm cùng một ứng dụng nào đó. Trong một chương 
trình có cấu trúc, các lập trình viên được phân công viết một tập hợp các 
hàm và các kiểu dữ liệu. Vì có nhiều lập trình viên khác nhau quản lý các 


hàm riêng, có liên quan đến các kiểu dữ liệu dùng chung nên các thay đổi 
mà lập trình viên tạo ra trên một phần tử dữ liệu sẽ làm ảnh hưởng đến 
công việc của tất cả các người còn lại trong nhóm. Mặc dù trong bối 
cảnh làm việc theo nhóm, việc viết các chương trình có cấu trúc thì dễ 
dàng hơn nhƯng sai sót trong việc trao đổi thông tin giữa các thành viên 
trong nhóm có thể dẫn tới hậu quả là mất rất nhiều thời gian để sửa 
chữa chương trình. 


Sự trừu tượng hóa dữ liệu 


Sự trừu tượng hóa dỮ liệu (Data abstraction) tác động trên các dữ liệu 
cũng tương tự như sự trừu tượng hóa theo chức năng. Khi có trừu tượng 
hóa dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu và các phần tử có thể được sử dụng mà 
không cần bận tâm đến các chỉ tiết cụ thể. Chẳng hạn như các số dấu 
chấm động đã được trừu tƯợng hóa trong tất cả các ngôn ngữ lập trình, 
Chúng ta không cần quan tâm cách biểu diễn nhị phân chính xác nào cho 
số dấu chấm động khi gán một giá trị, cũng không cần biết tính bất 
thường của phép nhân nhị phân khi nhân các giá trị dấu chấm động. Điều 
quan trọng là các số dấu chấm động hoạt động đúng đắn và hiểu được. 


Sự trừu tượng hóa dữỮ liệu giúp chúng ta không phải bận tâm về các chỉ 
tiết không cần thiết. Nếu lập trình viên phải hiểu biết về tất cả các khía 
cạnh của vấn đề, ở mọi lúc và về tất cả các hàm của chương trình thì chỉ 
ít hàm mới được viết ra, may mắn thay trừu tượng hóa theo dữ liệu đã 
tồn tại sẵn trong mọi ngôn ngữ lập trình đối với các dữ liệu phức tạp 
như số dấu chấm động. Tuy nhiên chỉ mới gần đây, người ta mới phát 
triển các ngôn ngữ cho phép chúng ta định nghĩa các kiểu dữ liệu trừu 
tượng riêng. 


Lập trình hướng đối tượng 


Khái niệm hướng đối tượng được xây dựng trên nền tảng của khái niệm 
lập trình có cấu trúc và sự trừu tượng hóa dữ liệu. Sự thay đổi căn bản ở 
chỗ, một chương trình hướng đối tượng được thiết kế xoay quanh dữ 
liệu mà chúng ta có thể làm việc trên đó, hơn là theo bản thân chức năng 


của chương trình. Điều này hoàn toàn tự nhiên một khi chúng ta hiểu 
rằng mục tiêu của chương trình là xử lý dữ liệu. Suy cho cùng, công việc 
mà máy tính thực hiện vẫn thường được gọi là xử lý dữ liệu. Dữ liệu và 
thao tác liên kết với nhau ở một mức cơ bản (còn có thể gọi là mức 
thấp), mỗi thứ đều đòi hỏi ở thứ kia có mục tiêu cụ thể, các chương trình 
hướng đối tượng làm tường minh mối quan hệ này. 


Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - gọi tắt là 
OOP) hay chỉ tiết hơn là Lập trình định hướng đối tượng, chính là 
phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để xây dựng thuật 
giải, xây dựng chương trình. Thực chất đây không phải là một phương 
pháp mới mà là một cách nhìn mới trong việc lập trình. Để phân biệt, với 
phương pháp lập trình theo kiểu cấu trúc mà chúng ta quen thuỘc trước 
đây, hay còn gọi là phương pháp lập trình hướng thủ tục (Procedure- 
Oriented Programming), người lập trình phân tích một nhiệm vụ lớn 
thành nhiều công việc nhỏ hơn, sau đó dần dần chỉ tiết, cụ thể hoá để 
được các vấn đề đơn giản, để tìm ra cách giải quyết vấn đề dưới dạng 
những thuật giải cụ thể rõ ràng qua đó dễ dàng minh hoạ bằng ngôn ngữ 
giải thuật (hay còn gọi các thuật giải này là các chương trình con). Cách 
thức phân tích và thiết kế như vậy chúng ta gọi là nguyên lý lập trình từ 
trên xuống (top-down), để thể hiện quá trình suy diễn từ cái chung cho 
đến cái cụ thể. 


Các chương trình con là những chức năng độc lập, sự ghép nối chúng lại 
với nhau cho chúng ta một hệ thống chương trình để giải quyết vấn đề 
đặt ra. Chính vì vậy, cách thức phân tích một hệ thống lấy chương trình 
con làm nền tẳng, chương trình con đóng vai trò trung tâm của việc lập 
trình, được hiểu như phương pháp lập trình hướg về thủ tục. Tuy nhiên, 
khi phân tích để thiết kế một hệ thống không nhất thiết phải luôn luôn 
suy nghĩ theo hướng “làm thế nào để giải quyết công việc”, chúng ta có 
thể định hướng tƯ duy theo phong cách “với một số đối tượng đã có, 
phải làm gì để giải quyết được công việc đặt ra” hoặc phong phú hơn, 
“làm cái gì với một số đối tượng đã có đó”, từ đó cũng có thể giải quyết 
được những công việc cụ thể. Với phương pháp phân tích trong đó đối 
tượng đóng vai trò trùng tâm của việc lập trình như vậy, người ta gọi là 
nguyên lý lập trình từ dưới lên (Bôttm-up). 


Lập trình hướng đối tượng liên kết cấu trúc dữ liệu với các thao tác, theo 
cách mà tất cả thƯờng nghĩ về thế giới quanh mình. Chúng ta thường gắn 
một số các hoạt động cụ thể với một loại hoạt động nào đó và đặt các 
giả thiết của mình trên các quan hệ đó. 


Ví dụ1.1: Để dễ hình dùng hơn, chúng ta thủ nhìn qua các công trình xây 
dựng hiện đại, như sân vận động có mái che hình vòng cung, những kiến 
trúc thẩm mĩ với đường nét hình cong. Tất cả những sản phẩm đó xuất 
hiện cùng với những vật liệu xây dựng. Ngày nay, không chỉ chồng lên 
nhau những viên gạch, những tảng đá để tạo nên những quần thể kiến 
trúc (như Tháp Chàm Nha Trang, Kim TỰ Tháp,...), mà có thể với bêtông, 
sắt thép và không nhiều lắm những viên gạch, người xây dựng cũng có 
thể thiết kế những công trình kiến trúc tuyệt mỹ, những toà nhà hiện đại. 
Chính các chất liệu xây dựng đã làm ảnh hưởng phƯơng pháp xây dựng, 
chất liệu xây dựng và nguyên lý kết dính caá chất liệu đó lại với nhau 
cho chúng ta một đối tượng để khảo sát, Chất liệu xây dựng và nguyên lý 
kết dính các chất liệu lại với nhau được hiểu theo nghĩa dỮ liệu và 
chương trình con tác động trên dữ liệu đó. 


Ví dụ1.2: Chúng ta biết rằng một chiếc xe có các bánh xe, di chuyển 
được và có thể đổi hướng của nó bằng cách quẹo tay lái. TƯƠơng tự như 
thế, một cái cây là một loại thực vật có thân gỖ và lá. Một chiếc xe 
không phải là một cái cây, mà cái cây không phải là một chiếc xe, chúng 
ta có thể giả thiết rằng cái mà chúng ta có thể làm được với một chiẾc xe 
thì không thể làm được với một cái cây. Chẳng hạn, thật là vô nghĩa khi 
muốn lái một cái cây, còn chiếc xe thì lại chẳng lớn thêm được khi chúng 
ta tưới nước cho nó. 


Lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta sử dụng các quá trình suy 
nghĩ như vậy với các khái niệm trừu tượng được sử dụng trong các 
chương trình máy tính. Một mẫu tin (record) nhân sự có thể được đọc ra, 
thay đổi và lưu trữ lại; còn số phức thì có thể được dùng trong các tính 
toán. Tuy vậy không thể nào lại viết một số phức vào tập tin làm mẫu tin 
nhân sự và ngược lại hai mẫu tin nhân sự lại không thể cộng với nhau 
được. Một chương trình hướng đối tượng sẽ xác định đặc điểm và hành 
vi cụ thể của các kiểu dữ liệu, điều đó cho phép chúng ta biết một cách 


chính xác rằng chúng ta có thể có được những øì ở các kiểu dữ liệu khác 
nhau. 


Chúng ta còn có thể tạo ra các quan hệ giữa các kiểu dữ liệu tương tự 
nhưng khác nhau trong một chương trình hướng đối tượng. Người ta 
thường tỰ nhiên phân loại ra mọi thứ, thường đặt mối liên hệ giữa các 
khái niệm mới với các khái niệm đã có, và thường có thể thực hiện suy 
diễn giữa chúng trên các quan hệ đó. Hãy quan niệm thế giới theo kiểu 
cấu trúc cây, với các mức xây dựng chỉ tiết hơn kế tiếp nhau cho các thế 
hệ sau so với các thế hệ trước. Đây là phương pháp hiệu quả để tổ chức 
thế giới quanh chúng ta. Các chương trình hướng đối tượng cũng làm 
việc theo một phương thức tương tự, trong đó chúng cho phép xây dựng 
các các cơ cấu dữ liệu và thao tác mới dựa trên các cơ cấu có sẵn, mang 
theo các tính năng của các cơ cấu nền mà chúng dựa trên đó, trong khi 
vẫn thêm vào các tính năng mới. 


Lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta tổ chức dữ liệu trong 
chương trình theo một cách tương tự như các nhà sinh học tổ chức các 
loại thực vật khác nhau. Theo cách nói lập trình đối tượng, xe hơi, cây 
cối, các số phức, các quyển sách đều được gọi là các lớp (Class). 


Một lớp là một bản mẫu mô tả các thông tin cấu trúc dữ liệu, lẫn các 
thao tác hợp lệ của các phần tử dữ liệu. Khi một phần tử dữ liệu được 
khai báo là phần tử của một lớp thì nó được gọi là một đỐi tượng 
(Object). Các hàm được định nghĩa hợp lỆ trong một lớp được gọi là các 
phương thức (Method) và chúng là các hàm duy nhất có thể xử lý dữ liệu 
của các đối tượng của lớp đó. Một thực thể (Instance) là một vật thể có 
thực bên trong bộ nhớ, thực chất đó là một đối tượng (nghĩa là một đối 
tượng được cấp phát vùng nhớ). 


Mỗi một đối tượng có riêng cho mình một bản sao các phần tử dữ liệu 
của lớp còn gọi là các biến thực thể (Instance variable). Các phương thức 
định nghĩa trong một lớp có thể được gọi bởi các đối tượng của lớp đó. 
Điều này được gọi là gửi một thông điệp (Message) cho đối tượng. Các 
thông điệp này phụ thuộc vào đối tượng, chỉ đối tượng nào nhận thông 
điệp mới phải làm việc theo thông điệp đó. Các đối tượng đều độc lập 


với nhau vì vậy các thay đổi trên các biến thể hiện của đối tượng này 
không ảnh hưởng øì trên các biến thể hiện của các đối tượng khác và 
việc gửi thông điệp cho một đối tượng này không ảnh hƯởng gì đến các 
đối tượng khác. 


Như vậy, đối tợng được hiểu theo nghĩa là một thực thể mà trong đó caá 
dữ liệu và thủ tục tác động lên dữỮ liệu đã được đóng gói lại với nhau. 
Hay “đối tượng được đặc trưng bởi một số thao tác (operation) và các 
thông tin (information) ghi nhƠơ sự tác động của caá thao tác này.” 


Ví dụ 1.3: Khi nghiên cứ về ngăn xếp (stack), ngoài các dỮ liệu vùng 
chứa ngăn xếp, đỉnh của ngăn xếp, chúng ta phải cài đặt kèm theo các 
thao tác như khởi tạo (creat) ngăn xẾp, kiểm tra ngăn xếp rồng (empty), 
đẩy (push) một phần tử vào ngăn xếp, lấy (pop) một phần tử ra khỏi 
ngăn xếp. Trên quan điểm lấy đối tượng làm nền tảng, rõ ràng dữ liệu và 
các thao tác trên dữ liệu luôn gắn bó với nhau, sự kết dính chúng chính là 
đối tượng chúng ta cần khảo sát. 


Các thao tác trong đối tượng được gọi là các phương thức hay hành vi 
của đối tượng đó. Phương thức và dữ liệu của đối tượng luôn tác động 
lẫn nhau và có vai trò ngang nhau trong đối tượng, Phương thức của đối 
tượng được qui định bởi dữ liệu và ngược lại, dữ liệu của đối tượng 
được đặt trưng bởi các phương thức của đối tượng. Chính nhờ sự gắn bó 
đó, chúng ta có thể gởi cùng một thông điệp đến những đối tượng khác 
nhau. Điều này giúp người lập trình không phải xử lý trong chương trình 
của mình một dãy các cấu trúc điều khiển tuỳ theo thông điệp nhận vào, 
mà chương trình được xử lý vào thời điểm thực hiện. 


Tóm lại, so sánh lập trình cấu trúc với chương trình con làm nền tảng: 
Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải 
Trong lập trình hướng đỐi tượng chúng ta có: 


Đối tượng = Phương thức + Dữ liệu 


Đây chính là 2 quan điểm lập trình đang tồn tại và phát triển trong thế 
giới ngày nay. 


MỘT SỐ KHÁI NIỆM MỚI TRONG LẬP TRÌNH HƯỚNG 
ĐỔI TƯỢNG 


Trong phần này, chúng ta tìm hiểu các khái niệm như sự đóng gói, tính kế 
thừa và tính đa hình. Đây là các khái niệm căn bản, là nền tảng tư tưởng 
của lập trình hƯớng đối tượng. Hiểu được khái niệm này, chúng ta bước 
đầu tiếp cận với phong cách lập trình mới, phong cách lập trình dựa vào 
đối tượng làm nền tảng mà trong đó quan điểm che dấu thông tin thông 
qua sư đóng gói là quan điểm trung tâm của vấn đề. 


Sự đóng gói (Encapsulation) 


Sự đóng gói là cơ chế ràng buộc dữ liệu và thao tác trên dữ liệu đó thành 
một thể thống nhất, tránh được các tác động bất ngờ từ bên ngoài. Thể 
thống nhất này gọi là đối tượng. 


Trong Objetc Oriented Software Engineering của Ivar Jacibson, tất cả các 
thông tin của một hệ thống định hướng đối tượng được lưu trữ bên trong 
đối tượng của nó và chỉ có thể hành động khi các đối tượng đó được ra 
lệnh thực hiện các thao tác. Như vật, sự đóng gói không chỉ đơn thuần là 
sự gom chung dữ liệu và chương trình vào trong một khối, chúng còn 
được hiểu theo nghĩa là sự đồng nhất giữa dữ liệu và các thao tác tác 
động lên dữ liệu đó. 


Trong một đối tượng, dữ liệu hay thao tác hay cả hai có thể là riêng 
(private) hoặc chung (public) của đối tượng đó. Thao tác hay dữ liệu 
riêng là thuộc về đối tượng đó chỉ được truy cập bởi các thành phần của 
đối tượng, điều này nghĩa là thao tác hay dỮ liệu riêng không thể truy cập 
bởi các phần khác của chương trình tổn tại ngoài đỐi tượng. Khi thao tác 
hay dữ liệu là chung, các phần khác của chương trình có thể truy cập nó 
mặc dù nó được định nghĩa trong một đối tượng. Các thành phần chung 


của một đối tượng dùng để cung cấp một giao diện có điều khiển cho 
các thành thành riêng của đối tượng. 


Cơ chế đóng gói là phương thức tốt để thực hiện cơ chế che dấu thông 
tin so với các ngôn ngữ lập trình cấu trúc. 


Tính kế thừa (Inheritance) 


Chúng ta có thể xây dựng các lớp mới từ các lớp cũ thông qua sự kế thừa. 
Một lớp mới còn gọi là lớp dẫn xuất (derived class), có thể thừa hưởng 
dữ liệu và các phương thức của lớp cơ sở (base class) ban đầu. Trong lớp 
này, có thể bổ sung các thành phần dữ liệu và các phương thức mới vào 
những thành phần dữ liệu và các phương thức mà nó thừa hƯởng từ lớp 
cơ sở. Mỗi lớp (kể cả lớp dẫn xuất) có thể có một số lượng bất kỳ các 
lớp dẫn xuất. Qua cơ cấu kế thừa này, dạng hình cây của các lớp được 
hình thành. Dạng cây của các lớp trông giống như các cây gia phả vì thế 
các lớp cơ sở còn được gọi là lớp cha (parent class) và các lớp dẫn xuất 
được gọi là lớp con (child class). 


Ví dụ 1.2: Chúng ta sẽ xây dựng một tập các lớp mô tả cho thư viện các 
ấn phẩm. Có hai kiểu ấn phẩm: tạp chí và sách. Chúng ta có thể tạo một 
ấn phẩm tổng quát bằng cách định nghĩa các thành phần dữ liệu tương 
Ứng với sỐ trang, mã số tra cỨu, ngày tháng xuất bản, bản quyền và nhà 
xuất bản. Các ấn phẩm có thể được lấy ra, cất đi và đọc. Đó là các 
phương thức thực hiện trên một ấn phẩm. Tiếp đó chúng ta định nghĩa 
hai lớp dẫn xuất tên là tạp chí và sách. Tạp chí có tên, số ký phát hành và 
chứa nhiều bài của các tác giả khác nhau . Các thành phần dữ liệu tương 
ứng với các yếu tố này được đặt vào định nghĩa của lớp tạp chí. Tạp chí 
cũng cần có một phương thức nữa đó là đặt mua. Các thành phần dữ liệu 
xác định cho sách sẽ bao gồm tên của (các) tác giả, loại bìa (cứng hay 
mềm) và số hiệu ISBN của nó. Như vậy chúng ta có thể thấy, sách và 
tạp chí có chung các đặc trưng ấn phẩm, trong khi vẫn có các thuộc tính 
riêng của chúng. 


Xến phẩm 


Số trang 

Mã số tra cứu 

Ngày tháng xuất bẩn 
Bản quyển 

Nhà xuất bẩn 


Tên 
Số kỳ phát hành 
Các bài viết TSBN 


¬ 


Hình 1.1: Lớp ấn phẩm và các lớp dẫn xuất của nó. 


Tên của (các) tác giả 
Loại bìa 


Với tính kế thừa, chúng ta không phải mất công xây dựng lại từ đầu các 
lớp mới, chỉ cần bổ sung để có được trong các lớp dẫn xuất các đặc 
trưng cần thiết. 


Tính đa hình (Polymorphism) 


Đó là khả năng để cho một thông điệp có thể thay đổi cách thực hiện của 
nó theo lớp cụ thể của đối tượng nhận thông điệp. Khi một lớp dẫn xuất 
được tạo ra, nó có thể thay đổi cách thực hiện các phƯơng thức nào đó 
mà nó thừa hưởng từ lớp cơ sở của nó. Một thông điệp khi được gởi đến 
một đối tượng của lớp cơ sở, sẽ dùng phương thức đã định nghĩa cho nó 
trong lớp cơ sở. Nếu một lớp dẫn xuất định nghĩa lại một phương thức 
thừa hưởng từ lớp cơ sở của nó thì một thông điệp có cùng tên với 
phương thức này, khi được gởi tới một đối tượng của lớp dẫn xuất sẽ 
gọi phương thức đã định nghĩa cho lớp dẫn xuất. 


Như vậy đa hình là khả năng cho phép gởi cùng một thông điệp đến 
những đối tượng khác nhau có cùng chung một đặc điểm, nói cách khác 


thông điệp được gởi đi không cần biết thực thể nhận thuộc lớp nào, chỉ 
biết rằng tập hợp các thực thể nhận có chung một tính chất nào đó. 
Chẳng hạn, thông điệp “vẽ hình” được gởi đến cả hai đối tượng hình 
hộp và hình tròn. Trong hai đỐi tượng này đều có chung phương thức vẽ 
hình, tuy nhiên tuỳ theo thời điểm mà đối tượng nhận thông điệp, hình 
tương ứng sẽ được vẽ lên. 


Trong các ngôn ngữ lập trình OOP, tính đa hình thể hiện qua khả năng 
cho phép mô tả những phương thức có tên giống nhau trong các lớp khác 
nhau. Đặc điểm này giúp người lập trình không phải viết những cấu trúc 
điều khiển rườm rà trong chương trình, các khả năng khác nhau của 
thông điệp chỉ thực sự đòi hỏi khi chương trình thỰc hiện. 


Ví dụ 1.3: Xét lại ví dụ 1.2, chúng ta thấy rằng cả tạp chí và và sách đều 
phải có khả năng lấy ra. Tuy nhiên phương pháp lấy ra cho tạp chí có 
khác so với phương pháp lấy ra cho sách, mặc dù kết quả cuối cùng 
giống nhau. Khi phải lấy ra tạp chí, thì phải sử dụng phương pháp lấy ra 
riêng cho tạp chí (dựa trên một bản tra cứu) nhưng khi lấy ra sách thì lại 
phải sử dụng phương pháp lấy ra riêng cho sách (dựa trên hệ thống 
phiếu lưu trữ). Tính đa hình cho phép chúng ta xác định một phương thức 
để lấy ra một tạp chí hay một cuốn sách. Khi lấy ra một tạp chí nó sẽ 
dùng phương thức lấy ra dành riêng cho tạp chí, còn khi lấy ra một cuốn 
sách thì nó sử dụng phương thức lấy ra tương ứng với sách. Kết quả là 
chỉ cần một tên phương thức duy nhất được dùng cho cả hai công việc 
tiến hành trên hai lớp dẫn xuất có liên quan, mặc dù việc thực hiện của 
phương thức đó thay đổi tùy theo từng lớp. 


#n phẩm 


Số trang 

Mã số tra cứu 

Ngà y tháng xuất bẩn 
Bản quyển 

Nhà xuất bẩn 


Tên 
Số kỳ phát hành 
Các bài viết ISBN 


Đặt mua Lấy ra 
Lấy ra 


Tính đa hình dựa trên sự nối kết (Binding), đó là quá trình gắn một 
phương thức với một hàm thực sự. Khi các phương thức kiểu đa hình 
được sử dụng thì trình biên dịch chưa thể xác định hàm nào tương ứng 
với phương thức nào sẽ được gọi. Hàm cụ thể được gọi sẽ tuỳ thuộc 
vào việc phần tử nhận thông điệp lúc đó là thuộc lớp nào, do đó hàm 
được gọi chỉ xác định được vào lúc chương trình chạy. Điều này gọi là 
sự kết nối muộn (Late binding) hay kết nối lúc chạy (Runtime binding) vì 
nó xảy ra khi chương trình đang thực hiện. 


Tên của (các) tác giả 
Loại bìa 


Hình 1.2: Minh họa tính đa hình đối với lớp ấn phẩm và các lớp dẫn xuất 
của nó. 


CÁC NGÔN NGỮ VÀ VÀI ỨNG DỤNG CỦA OOP 


Xuất phát từ tư tưởng của ngôn ngữ SIMUL.AG67, trung tâm nghiên cứu 
Palo Alto (PARC) của hãng XEROR đã tập trung 10 năm nghiên cứu để 
hoàn thiện ngôn ngữ OOP đầu tiên với tên gọi là Smalltalk. Sau đó các 
ngôn ngữ OOP lần lượt ra đời như Eiffel, Clos, Loops, Elavors, Object 
Pascal, Object C, C++, Delphi, Java... 


Chính XEROR trên cơ sở ngôn ngữ OOP đã đề ra tư tưởng giao diện 
biểu tượng trên màn hình (icon base screen interface), kể từ đó Apple 
Macintosh cũng như Microsoft Windows phát triển giao diện đồ họa như 
ngày nay. Trong Microsoft Windows, tư tưởng OOP được thể hiện một 
cách rõ nét nhất đó là "chúng ta click vào đối tượng", mỗi đối tượng có 
thể là control menu, control menu box, menu bar, scroll bar, button, 
minimize box, maximize box, ... sẽ đáp ứng công viỆc tùy theo đặc tính 
của đối tượng. Turbo Vision của hãng Borland là một ứng dụng OOP 
tuyệt vời, giúp lập trình viên không quan tâm đến chỉ tiết của chương 
trình gia diện mà chỉ cần thực hiện các nội dung chính của vấn đề. 


Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C 

Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: - Bộ chữ 
viết trong C. - Các từ khóa. - Danh biểu. - Các kiểu dữ liệu - Biến và các 
biểu thức trong C. - Cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ 
lập trình C 


Bộ chữỮ viẾt trong C 


Bộ chữ viết trong ngôn ngữ C bao gồm nhỮng ký tự, ký hiệu sau: (phân 
biệt chữ in hoa và in thƯỜng): 


e« 26 chữỮ cái latinh lớn A,B,„C...Z. 

e« 26 chữ cái latinh nhỏ a,b,c...z. 

e 10 chữ số thập phân 0,1,2...9. 

e Các ký hiệu toán học: +, -, *, /,=, <, >, (,) 

se Các ký hiệu đặc biỆt::.,;"'_@#$!^A[]{}... 

© Dấu cách hay khoảng trống. 
Các tỪ khoá trong C 
Từ khóa là các từ dành riêng (reserved words) của C mà người lập trình 
có thể sử dụng nó trong chương trình tùy theo ý nghĩa của từng tỪ. Ta 
không được dùng từ khóa để đặt cho các tên của riêng mình. Các từ khóa 
của Turbo C 3.0 bao gồm: 
asm auto break case cdec]l char 
class const continue _ cs default delete 
do double _ ds else enum _ es 
extern _ export far _ fastcall float for 


friend goto huge ïf inline int 


interrupt _ loadds long near new operafor 


pascal private protected public register return 
_savereøs _ seg short signed sizeof _ ss 
sfatic struct switch template this typedef 


union unsiøgned virtual void volatile while 


Cặp dấu ghi chú thích 

Khi viết chương trình đôi lúc ta cần phải có vài lời ghi chú về 1 đoạn 
chương trình nào đó để dễ nhớ và dễ điều chỉnh sau này; nhất là phần 
nội dung ghi chú phải không thuộc về chương trình (khi biên dịch phần 
này bị bỏ qua). Trong ngôn ngữ lập trình C, nội dung chú thích phải được 
viết trong cặp dấu /* và */. 

Ví dụ : 

#include <stdio.h> 

#include<conio.h> 

int main () 

{ 

char ten[50]; /* khai bao bien ten kieu char 50 ky tu */ 

/*Xuat chuoi ra man hình*/ 

printf(“Xin cho biet ten cua ban !”); 

scanf(“%s”,ten); /*Doc vao 1 chuoi la ten cua ban*/ 


printf(“Xin chao ban %s\n ”,ten); 


printf(“Chao mung ban den voi Ngon ngu lap trình C”); 


/#Dung chuong trinh, cho go phim*/ 
øetch(Q; 
retum 0; 


} 


CÁC KIỂU DỮ LIỆU SƠ CẤP CHUẨN TRONG C 


Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn trong C có thể được chia làm 2 dạng : 
kiểu số nguyên, kiểu số thực. 


Kiểu sỐ nguyên 
Kiểu số nguyên là kiểu dữ liệu dùng để lưu các giá trị nguyên hay còn 


gọi là kiểu đếm được. Kiểu số nguyên trong C được chia thành các kiểu 
dữ liệu con, mỗi kiểu có một miền giá trị khác nhau 


Kiểu số nguyên 1 byte (8 bits) 


Kiểu số nguyên một byte gồm có 2 kiểu sau: 


SIT” (| HIẾN... | 11iárreip]fjeiiilj 
liệu 
1 unsigned Từ 0 đến 255 (tương đương 256 ký tỰ trong 


char bảng mã ASCII) 


6) char Từ -128 đến 127 


Kiểu unsigned char: lưu các số nguyên dương từ 0 đến 255. 

=> Để khai báo một biến là kiểu ký tự thì ta khai báo biến kiểu unsigned 
char. Mỗi số trong miền giá trị của kiểu unsigned char tương ứng với 
một ký tự trong bảng mã ASCII. 


Kiểu char: lưu các số nguyên từ -128 đến 127. Kiểu char sử dụng bit trái 
nhất để làm bit dấu. 


=> Nếu gán giá trị > 127 cho biến kiểu char thì giá trị của biến này có thể 
là số âm (?). 


Kiểu số nguyên 2 bytes (16 bits) 


Kiểu số nguyên 2 bytes gồm có 4 kiểu sau: 


STT Kiểu dữ liệu Miền giá trị (Domain) 
lì enum Từ -32,768 đến 32,767 
2 unsigned int Từ 0 đến 65,535 

3 short int Từ -32,768 đến 32,767 
4 int Từ -32,768 đến 32,767 


Kiểu enum, short int, int : Lưu các số nguyên từ -32768 đến 32767. Sử 
dụng bit bên trái nhất để làm bit dấu. 


=> Nếu gán giá trị >32767 cho biến có 1 trong 3 kiểu trên thì giá trị của 
biến này có thể là số âm. 


Kiểu unsigned int: Kiểu unsigned int lưu các số nguyên dương từ 0 đến 
65535. 


Kiểu số nguyên 4 byte (32 bits) 


Kiểu số nguyên 4 bytes hay còn gọi là số nguyên dài (long) gồm có 2 kiểu 
sau: 


STT Kiểu dữ liệu Miền giá trị (Domain) 
1 unsiøned long Từ 0 đến 4,294,967,295 
2 long Từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647 


Kiểu long : Lưu các số nguyên từ -2147483658 đến 2147483647. Sử 
dụng bit bên trái nhất để làm bit dấu. 


=> Nếu gán giá trị >2147483647 cho biến có kiểu long thì giá trị của biến 
này có thể là số âm. 


Kiểu unsigned long: Kiểu unsigned long lưu các số nguyên dương từ 0 
đến 4294967295 


Kiểu số thực 


Kiểu số thực dùng để lưu các số thực hay các số có dấu chấm thập phân 
gồm có 3 kiểu sau: 


Kiểu dữ Kích thước 


STT liệu (Size) Miền giá trị (Domain) 

1 float 4 bytes nở nu * 10-38 đến 3.4 * 
2 double 8 bytes Thôn * 10-308 đến 1.7 * 
3 pRuẾP 0 buei LÙU 34 10-4082 đến 1.1 


Mỗi kiểu số thực ở trên đều có miền giá trị và độ chính xác (số số lẻ) 
khác nhau. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà ta có thể khai báo biến thuộc 1 
trong 3 kiểu trên. 


Ngoài ra ta còn có kiểu dữ liệu void, kiểu này mang ý nghĩa là kiểu rỗng 
không chứa giá trị gì cả. 


Tên và hằng trong C 


Tên (danh biểu) 


Tên hay còn gọi là danh biểu (identifier) được dùng để đặt cho chương 
trình, hằng, kiểu, biến, chương trình con... Tên có hai loại là tên chuẩn và 
tên do người lập trình đặt. 


Tên chuẩn là tên do C đặt sẵn như tên kiểu: int, char, float,...; tên hàm: 
sin, cos... 


Tên do người lập trình tự đặt để dùng trong chương trình của mình. Sử 
dụng bộ chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_) để đặt tên, nhưng phải 
tuân thủ quy tắc: 


‹ Bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới. 

e Không có khoảng trống Ở giữa tên. 

e« Không được trùng với từ khóa. 

e ĐỘ dài tối đa của tên là không giới hạn, tuy nhiên chỉ có 31 ký tự 
đầu tiên là có ý nghĩa. 

© Không cấm việc đặt tên trùng với tên chuẩn nhưng khi đó ý nghĩa 
của tên chuẩn không còn giá trị nữa. 


Ví dụ: tên do người lập trình đặt: Chieu_ dai, Chieu_Rong, Chu_ Vi, 
Dien_ Tịch 


Tên không hợp lệ: Do Dai, 12A2,... 


Hằng (Constant) 
Là đại lượng không đổi trong suốt quá trình thực thi của chương trình. 
Hằng có thể là một chuỗi ký tự, một ký tự, một con số xác định. Chúng 


có thể được biểu diễn hay định dạng (Eormat) với nhiều dạng thức khác 
nhau. 


Hằng số thực 


Số thực bao gồm các giá trị kiểu float, double, long double được thể hiện 
theo 2 cách sau: 


- Cách 1: Sử dụng cách viết thông thường mà chúng ta đã sử dụng trong 
các môn Toán, Lý, ...Điều cần lưu ý là sử dụng dấu thập phân là dấu 
chấm (.); 

Ví dụ: 123.34-223.3333.00-56.0 


- Cách 2: Sử dụng cách viết theo số mũ hay số khoa học. Một số thực 
được tách làm 2 phần, cách nhau bằng ký tự e hay E, 


Phần giá trị: là mỘt sỐố nguyên hay số thực được viết theo cách 1. 
Phần mũ: là một số nguyên 

Giá trị của số thực là: Phần giá trị nhân với 10 mũ phần mũ. 

Ví dụ: 1234.56e-3= 1.23456 (là số 1234.56 * 10-3) 


-123.45E4 = -1234500 ( là -123.45 *104) 


Hằng sỐ nguyên 


Số nguyên gồm các kiểu int (2 bytes) , long (4 bytes) được thể hiện theo 
những cách sau. 


- Hằng số nguyên 2 bytes (¡nt) hệ thập phân: Là kiểu số mà chúng ta sử 
dụng thông thường, hệ thập phân sử dụng các ký số từ 0 đến 9 để biểu 
diễn một giá trị nguyên. 


Ví dụ: 123 ( một trăm hai mươi ba), -242 ( trừ hai trăm bốn mươi hai). 


- Hằng số nguyên 2 byte (int) hệ bát phân: Là kiểu số nguyên sử dụng 8 
ký số từ 0 đến 7 để biểu diễn một số nguyên. 


Cách biểu diễn: 0<các ký số từ 0 đến 7> 


Ví dụ : 0345 (số 345 trong hệ bát phân) 


-020 (số -20 trong hệ bát phân) 

Cách tính giá trị thập phân của số bát phân như sau: 

Số bát phân : 0dndn-1dn-2...đd1d0 ( di có giá trị từ 0 đến 7) 

=> Giá trị thập phân= )};_o d; x 8ï 

0345=229, 020=16 

- Hằng số nguyên 2 byte (in) hệ thập lục phân: Là kiểu số nguyên sử 
dụng 10 ký số từ 0 đến 9 và 6 ký tự A, B, C, D, E ,F để biểu diễn một số 
nguyền. 

Ký tự giá trị 

A10 

BI 

C12 

D13 

E14 

F15 

Cách biểu diễn: 0x<các ký số từ 0 đến 9 và 6 ký tự từ A đến F> 

Ví dụ: 

0x345 (số 345 trong hệ 16) 

0x20 (số 20 trong hệ 16) 

0x2A9 (số 2A9 trong hệ 16) 


Cách tính giá trị thập phân của số thập lục phân như sau: 


Số thập lục phân : 0xdndn-1dn-2...d1d0 ( di từ 0 đến 9 hoặc A đến F) 
=> Giá trị thập phân= )”a đ; x 16” 

0x345=827, 0x20=32, 0x2A9= 681 

: Hằng số nguyên 4 byte (long): Số long (số nguyên dài) được biểu diễn 
như SỐ int trong hệ thập phân và kèm theo ký tự l hoặc L. Một sỐ nguyên 
nằm ngoài miền giá trị của số int ( 2 bytes) là số long ( 4 bytes). 


Ví dụ: 45345L hay 45345] hay 45345 


- Các hằng số còn lại: Viết như cách viết thông thường (không có dấu 
phân cách giữa 3 sỐ) 


Ví dụ: 
12 (mười hai) 
12.45 (mười hai chấm 45) 


1345.67 (một ba trăm bốn mươi lăm chấm sáu mươi bảy) 


Hằng ký tự 

Hằng ký tự là một ký tự riêng biệt được viết trong cặp dấu nháy đơn (°). 
Mỗi một ký tự tương ứỨng với mội giá trị trong bảng mã ASCII. Hằng ký 
tự cũng được xem như trị số nguyên. 

Ví dụ: “a?, “A', "U ‹Q” 


Chúng ta có thể thực hiện các phép toán số học trên 2 ký tự (thực chất là 
thực hiện phép toán trên giá trị ASCIH của chúng) 


Hằng chuỗi ký tự 


Hằng chuỗi ký tự là một chuỗi hay một xâu ký tự được đặt trong cặp 
dấu nháy kép (9. 


Ví dụ: “Ngon ngu lap trình C”, “Khoa CN I-DHC 7T”, “NÑVLinh-DVHIeu” 
Chú ý: 
1. Một chuỗi không có nội dung “” được gọi là chuỗi rỗng. 


2. Khi lưu trữ trong bộ nhớ, một chuỗi được kết thúc bằng ký tự NULL 
(20”: mã Ascii là 0). 


3. Để biểu diễn ký tự đặc biệt bên trong chuỗi ta phải thêm dấu \ phía 
trước. 


Ví dụ: “m a student” phải viết “IVm a student” 


“Day la ky tu “dac biet”” phải viết “Day la ky tu \V?dac biet\”“ 

BIỂN VÀ BIẾU THỨC 

Biến 

Biến là một đại lượng được người lập trình định nghĩa và được đặt tên 
thông qua việc khai báo biến. Biến dùng để chứa dữ liệu trong quá trình 
thực hiện chương trình và giá trị của biến có thể bị thay đổi trong quá 
trình này. Cách đặt tên biến giống như cách đặt tên đã nói trong phần 


trền. 


Mỗi biến thuộc về một kiểu dữ liệu xác định và có giá trị thuộc kiểu đó. 


Cú pháp khai báo biến: 
<Kiểu dữ liệu> Danh sách các tên biến cách nhau bởi dấu phẩy; 


Ví dụ: 


int a, b, c; /*Ba biến a, b,c có kiểu int*/ 

long int chu_ vi; /*Biến chu_ vi có kiểu long*/ 

float nua_chu_ vi; /*Biến nua_chu_ vi có kiểu float*/ 
double dien_ tich; /*Biến dien_ tich có kiểu double*/ 


Lưu ý: Để kết thúc 1 lệnh phải có dấu chấm phẩy (;) ở cuối lệnh. 


VỊ trí khai báo biẾn trong C 

Trong ngôn ngữ lập trình C, ta phải khai báo biến đúng vị trí. Nếu khai 
báo (đặt các biến) không đúng vị trí sẽ dẫn đến những sai sót ngoài ý 
muốn mà người lập trình không lường trước (hiệu ứng lề). Chúng ta có 2 
cách đặt vị trí của biến như sau: 

a) Khai báo biến ngoài: Các biến này được đặt bên ngoài tất cả các hàm 
và nó có tác dụng hay ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình (còn gọi là 
biến toàn cục). 

Ví dụ: 

int 1; /#Bien ben ngoai */ 

float pi; /#Bien ben ngoali*/ 

int main() 


: 


b) Khai báo biến trong: Các biến được đặt ở bên trong hàm, chương trình 
chính hay một khối lệnh. Các biến này chỉ có tác dụng hay ảnh hưởng 
đến hàm, chương trình hay khối lệnh chứa nó. Khi khai báo biến, phải 
đặt các biến này ở đầu của khối lệnh, trước các lệnh gán, ... 


Ví dụ 1: 


#include <stdio.h> 

#include<conio.h> 

Iint bienngoal;/*khai bao bien ngoal*/ 

int main () 

{ Int J,1;/#khai bao bien ben trong chuong trinh chình*/ 
clrscr(); 

E2 

bienngoal=3; 

prinf( ni Gia7 tri cua ¡ la %d”,1); 

/#%d là số nguyên, sẽ biết sau */ 

prinf( ni Gia tri cua j la %d”,]); 

printf( v Gia tri cua bienngoai la %d"”,bienngoai); 
getch0; 

retum 0; 

} 

Ví dụ 2: 

#include <stdio.h> 

#include<conio.h> 

int main () 


{ int 1, J;/#Bien ben trongø*/ 


clrscr(); 

1S] 

printf(n Gia tri cua 1 la %d”,1); 
prinf( Mi Gia tri cua j la %d”,]); 
I>]) 

{ 

int hieu=j-1; /*Bien ben trong */ 


printff( ni Hieu so cua j tru ¡ la %d”,hieu); 


else 


int hieu=i-j; /*Blen ben trong*/ 
prinf(^n Gia tri cua ï tru j la %d”,hieu); 
} 

getch0; 

retum 0; 


} 


Biểu thức 


Biểu thức là một sự kết hợp giữa các toán tỬ (operator) và các toán hạng 
(operand) theo đúng một trật tự nhất định. 


Mỗi toán hạng có thể là một hằng, một biến hoặc một biểu thức khác. 


Trong trường hợp, biểu thức có nhiều toán tử, ta dùng cặp dấu ngoặc 
đơn () để chỉ định toán tử nào được thực hiện trước. 


Ví dụ: Biểu thức nghiệm của phương trình bậc hai: 
(-b + sqrt(Delta))/(2*a) 


Trong đó 2 là hằng: a, b, Delta là biến. 


Các toán tỬ số học 


Trong ngôn ngữỮ C, các toán tử +, -, *, / làm việc tương tự như khi chúng 
làm việc trong các ngôn ngỮ khác. Ta có thể áp dụng chúng cho đa sỐ 
kiểu dữ liệu có sẵn được cho phép bởi C. Khi ta áp dụng phép / cho một 
số nguyên hay một ký tự, bất kỳ phần dư nào cũng bị cắt bỏ. Chẳng hạn, 
5/2 bằng 2 trong phép chia nguyên. 


Toán tử Ý nghĩa 
+ Cộng 

- Trừ 

B Nhân 

/ Chia 


% Chia lấy phần dư 


— Giảm 1 đơn vị 


++ Tăng 1 đơn vị 


Tăng và giảm (++ & --) 

Toán tử ++ thêm 1 vào toán hạng của nó và — trừ bớt 1. Nói cách khác: 
x=x+*1 giống như ++x 

x=x—1 giống như x— 


Cả 2 toán tỬ tăng và giảm đều có thể tiền tố (đặt trước) hay hậu tố (đặt 
sau) toán hạng. Ví dụ:x = x + 1 có thể viết x++ (hay ++x) 


Tuy nhiên giữa tiền tố và hậu tố có sự khác biệt khi sử dụng trong 1 biểu 
thức. Khi 1 toán tử tăng hay giảm đứng trước toán hạng của nó, C thực 
hiện việc tăng hay giảm trước khi lấy giá trị dùng trong biểu thức. Nếu 
toán tỬ đi sau toán hạng, C lấy giá trị toán hạng trước khi tăng hay giảm 
nó. Tóm lại: 


x=10 
y=+r+x//y = 11 
Tuy nhiên: 
x=10 

x=xrtr /y =10 


Thứ tự ưu tiên của các toán tử số học: 


++ -- sau đó là * / % rồi mới đến + - 


Các toán tỬ quan hệ và các toán tỬ Logic 


Ý tưởng chính của toán tử quan hệ và toán tử Logic là đúng hoặc sai. 
Trong C mọi giá trị khác 0 được gọi là đúng, còn sai là 0. Các biểu thức 
sử dụng các toán tử quan hệ và Logic trả về 0 nếu sai và trả về 1 nếu 
đúng. 


Toán tử Ý nghĩa 


Các toán tử quan hệ 


> Lớn hơn 

_= Lớn hơn hoặc bằng 
< Nhỏ hơn 

<= Nhỏ hơn hoặc bằng 
== Bằng 

I= Khác 


Các toán tử Logic 
&ri& AND 
| OR 


Ị NOT 


Bảng chân trị cho các toán tử Logic: 


P q p&&q pllq Ip 


0 0 0 0 1 
0 1 0 1 1 
1 0 0 1 0 
1 1 1 1 0 


Các toán tử quan hệ và Logic đều có đỘ ưu tiên thấp hơn các toán tử số 
học. Do đó một biểu thức như: 10 > 1+ 12 sẽ được xem là 10 > (1 + 12) 
và kết quả là sai (0). 

Ta có thể kết hợp vài toán tử lại với nhau thành biểu thức như sau: 
10>5&&!(10<9)||3<=4 Kết quả là đúng 

Thứ tự Ưu tiên của các toán tử quan hệ là Logic 

Cao nhất:! 


>>—=<<= 


&& 


Thấp nhất:|| 


Các toán tử Bitwise: 


Các toán tử Bitwise ý nói đến kiểm tra, gán hay sự thay đổi các Bit thật 
sự trong 1 Byte của Word, mà trong C chuẩn là các kiểu dữ liệu và biến 


char, int. Ta không thể sử dụng các toán tử Bitwise với dữ liệu thuộc các 
kiểu float, double, long double, void hay các kiểu phức tạp khác. 


Toán tử Ý nghĩa 
& AND 

| OR 

A XOR 

En NOT 

>> Dịch phải 
<< Dịch trái 


Bảng chân trị của toán tử ^ (XOR) 


p q p^q 
0 0 0 
0 1 1 


Toán tỬ ? cùng với : 


C có một toán tử rất mạnh và thích hợp để thay thế cho các câu lệnh của 
If-Then-Else. Cú pháp của việc sử dụng toán tử ? là: 


E1?E2:E3 

Trong đó E1, E2, E3 là các biểu thức. 

Ý nghĩa: Trước tiên E1 được ước lượng, nếu đúng E2 được ước lượng 
và nó trở thành giá trị của biểu thức; nếu E1 sai, E2 được ước lượng và 
trở thành giá trị của biểu thức. 

Ví dụ: 

X=10 

Y=X>9?100:200 


Thì Y được gán giá trị 100, nếu X nhỏ hơn 9 thì Y sẽ nhận giá trị là 200. 
Đoạn mã này tương đương cất trúc if nhƯ sau: 


X=10 
if(X <9) Y = 100 


else Y = 200 


Toán tỬ con trổ & và * 


Một con trỏ là địa chỉ trong bộ nhớ của một biến. Một biến con trỏ là 
một biến được khai báo riêng để chứa một con trỏ đến một đối tượng 
của kiểu đã chỉ ra nó. Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về con trỏ trong chƯơng về 


con trỏ. Ớ đây, chúng ta sẽ để cập ngắn gọn đến hai toán tử được sử 
dụng để thao tác với các con trỏ. 


Toán tử thứ nhất là &, là một toán tử quy ước trả về địa chỉ bộ nhớ của 
hệ số của nó. 


Ví dụ:m = &count 
Đặt vào biến m địa chỉ bộ nhớ của biến count. 


Chẳng hạn, biến count ở vị trí bộ nhớ 2000, giả sử count có giá trị là 100. 
Sau câu lệnh trên m sẽ nhận giá trị 2000. 


Toán tử thứ hai là *, là một bổ sung cho &; đây là một toán tử quy ước trả 
về giá trị của biến được cấp phát tại địa chỉ theo sau đó. 


Ví dụ:q = *m 


Sẽ đặt giá trị của count vào q. Bây giờ q sẽ có giá trị là 100 vì 100 được 
lưu trữ tại địa chỉ 2000. 


Toán tử dấu phẩy, 


Toán tử dấu , được sử dụng để kết hợp các biểu thức lại với nhau. Bên 
trái của toán tử dấu , luôn được xem là kiểu void. Điều đó có nghĩa là 
biểu thức bên phải trở thành giá trị của tổng các biểu thức được phân 
cách bởi dấu phẩy. 


Ví dụ:x = (y=3,y†1); 


Trước hết gán 3 cho y rồi gán 4 cho x. Cặp dấu ngoặc đơn là cần thiết vì 
toán tử dấu , có đỘ ưu tiên thấp hơn toán tử gán. 


Xem các dấu ngoặc đơn và cặp dấu ngoặc vuông là toán tử 


Trong C, cặp dấu ngoặc đơn là toán tử để tăng đỘ ưu tiên của các biểu 
thức bên trong nó. 


Các cặp dấu ngoặc vuông thực hiện thao tác truy xuất phần tử trong 
mảng. 


Tổng kết về độ Ưu tiên 


Cao nhất OILI 
I~ ++ -- (Kiểu) * & 


LỆ ấy C- 


Thấp nhất : 


VI2.9 Cách viết tắt trong C 


Có nhiều phép gán khác nhau, đôi khi ta có thể sử dụng viết tắt trong C 
nữa. Chẳng hạn: 


x = x + 10 được viết thànhx +=10 
Toán tử += báo cho chƯơng trình dịch biết để tăng giá trị của x lên 10. 


Cách viết này làm việc trên tất cả các toán tử nhị phân (phép toán hai 
ngôi) của C. Tổng quát: 


(Biến) = (Biến)(Toán tử)(Biểu thức) 
có thể được viết: 


(Biến)(Toán tử)=(Biểu thức) 
CẤU TRÚC CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH C 
Tiền xử lý và biên dịch 


Trong C, việc dịch (translation) một tập tin nguồn được tiến hành trên hai 
bước hoàn toàn độc lập với nhau: 


- Tiền xử lý. 
-Biên chế: 
Hai bƯỚớc này trong phần lớn thời gian được nối tiếp với nhau một cách 


tự động theo cách thức mà ta có ấn tượng rằng nó đã được thực hiện như 
là một xử lý duy nhất. Nói chung, ta thường nói đến việc tồn tại của một 


bộ tiền xử lý (preprocessor?) nhằm chỉ rõ chương trình thực hiện việc xử 
lý trước. Ngược lại, các thuật ngữ trình biên dịch hay sự biên dịch vẫn 
còn nhập nhẳng bởi vì nó chỉ ra khi thì toàn bộ hai giai đoạn, khi thì lại là 
giai đoạn thứ hai. 


Bước tiền xử lý tương ứng với việc cập nhật trong văn bản của chương 
trình nguồn, chủ yếu dựa trên việc diễn giải các mã lệnh rất đặc biệt gọi 
là các chỉ thị dẫn hướng của bộ tiền xử lý (destination directive of 
preprocessor); các chỉ thị này được nhận biết bởi chúng bắt đầu bằng ký 
hiệu (symbol) #. 

Hai chỉ thị quan trọng nhất là: 

- Chỉ thị sự gộp vào của các tập tin nguồn khác: #include 

- Chỉ thị việc định nghĩa các macros hoặc ký hiệu: #define 

Chỉ thị đầu tiên được sử dụng trước hết là nhằm gộp vào nội dung của 
các tập tin cần có (header file), không thể thiếu trong việc sử dụng một 
cách tốt nhất các hàm của thư viện chuẩn, phổ biến nhất là: 

#include <stdio.h> 

Chỉ thị thứ hai rất hay được sử dụng trong các tập tin thư viện (header 
file) đã được định nghĩa trước đó và thường được khai thác bởi các lập 
trình viên trong việc định nghĩa các ký hiệu nhƯ là: 


#define NB_COUPS_MAX 100 


#define SIZE 25 


Cấu trúc một chương trình C 


Một chương trình C bao gồm các phần như: Các chỉ thị tiền xử lý, khai 
báo biến ngoài, các hàm tự tạo, chương trình chính (hàm main). 


Cấu trúc có thể nhƯ sau: 


Các chỉ thị tiền xử lý (Preprocessor directives)#include <Tên tập tin thử 
viện>#define..... 


Định nghĩa kiểu dữ liệu (phần này không bắt buộc): dùng để đặt tên lại 
cho một kiểu dữ liệu nào đó để gợi nhớ hay đặt 1 kiểu dữ liệu cho riêng 
mình dựa trên các kiểu dữ liệu đã có.Cú pháp: typedef <Tên kiểu cũ> 
<Tên kiểu mới>Ví dụ: typedef int SoNguyen; // Kiểu SoNguyen là kiểu 
Iint 


Khai báo các prototype (tên hàm, các tham số, kiểu kết quả trả về,... của 
các hàm sẽ cài đặt trong phần sau, phần này không bắt buộc): phân này 
chỶ là các khai báo đầu hàm, không phải là phần định nghĩa hàm. 


Khai báo các biến ngoài (các biến toàn cục) phần này không bắt buộc: 
phần này khai báo các biến toàn cục được sử dụng trong cả chương trình. 


Chương trình chính phần này bắt buộc phải có<Kiểu dữ liệu trả về> 
main(){Các khai báo cục bộ trong hàm main: Các khai báo này chỉ tổn tại 
trong hàm mà thôi, có thể là khai báo biến hay khai báo kiểu.Các câu lệnh 
dùng để định nghĩa hàm mainreturn <kết quả trả về>; // Hàm phải trả về 
kết quả} 


Cài đặt các hàm<Kiểu dữ liệu trả về> function1( các tham số){ Các khai 
báo cục bộ trong hàm.Các câu lệnh dùng để định nghĩa hàmreturn <kết 
quả trả về>;}... 

Lưu ý: Một số tập tin header thường dùng: 


Một chương trình C bắt đầu thực thi từ hàm main (thông thường là tỪ câu 
lệnh đầu tiên đến câu lệnh cuối cùng). 


Các tập tin thư viện thông dụng 


Đây là các tập tin chứa các hàm thông dụng khi lập trinh C, muốn sử 
dụng các hàm trong các tập tin header này thì phải khai báo #include <Tên 
tập tin> ở phần đầu của chương trình 


1) stdio.h: Tập tin định nghĩa các hàm vào/ra chuẩn (standard 
input/output). Gồm các hàm in dữỮ liệu (printf()), nhập giá trị cho biến 
(scanfQ), nhận ký tự từ bàn phím (getc()), in ký tự ra màn hình (putc()), 
nhận một dãy ký tự từ bàm phím (gets()), in chuỗi ký tự ra màn hình 
(putsQ), xóa vùng đệm bàn phím (fflush()), fopen(Q), fclose(), fread(), 
fwrite(Q, getchar(), putchar(Q, getw(), putw(Q)... 


2) conio.h : Tập tin định nghĩa các hàm vào ra trong chế độ DOS (DOS 
console). Gồm các hàm clrscr(), getchQ, getche(), getpassQ, cgets(), 
cpuís(), putch(), clreol(,... 


3) math.h: Tập tin định nghĩa các hàm tính toán gồm các hàm abs(), sqrt(), 
logQ). log10Q, sinQ, cos(), tan(), acos(), asin(), atan(), pow(Q, exp(Q),... 

4) alloc.h: Tập tin định nghĩa các hàm liên quan đến việc quản lý bộ nhớ. 
Gồm các hàm calloc(), realloc(Q), mallocQ, free(, farmallocQ, farcallocQ, 
farfree(, ... 

5) io.h: Tập tin định nghĩa các hàm vào ra cấp thấp. Gồm các hàm open(), 
_open(), read(), _readQ, close(), _close(), creat(), _creat(), creatnew(), eof(), 


filelengthQ), lockQ),... 


6) graphics.h: Tập tin định nghĩacác hàm liên quan đến đồ họa. Gồm 
initgraphQ), line(, circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(Q, ... 


Còn nhiều tập tin khác nữa. 


Cú pháp khai báo các phần bên trong môt chương trình C 


Chỉ thị #include để sử dụng tập tin thư viện 


Cú pháp: 
#include <Tên tập tin> // Tên tập tin được đạt trong dẫu <> 
hay #include “Tên đường dẫn” 


Menu Option của Turbo C có mục INCLUDE DIRECTORIES, mục này 
dùng để chỉ định các tập tin thư viện được lưu trỮ trong thư mục nào. 


Nếu ta dùng #include<Tên tập tin> thì Turbo C sẽ tìm tập tin thư viện 
trong thư mục đã được xác định trong INCLUDE DIRECTORIES. 


Ví dụ: include <stdio.h> 


Nếu ta dùng #include”Tên đường dẫn” thì ta phải chỉ rõ tên ở đâu, tên thư 
mục và tập tin thƯ viện. 


Ví dụ:#include”C:VTCAmath.h” 


Trong trường hợp tập tin thư viện nằm trong thư mục hiện hành thì ta chỉ 
cần đưa tên tập tin thư viện. Ví dụ: #include”math.h”. 


Ví dụ: 
#include <stdio.h> 
#include <conlo.h> 


#include “math.h” 


Chỉ thị #define để định nghĩa hằng số 
Cú pháp: 
#define <Tên hằng> <Giá trị> 


Ví dụ: 


#define MAXINT 32767 


Khai báo các prototype cỦa hàm 

Cú pháp: 

<Kiểu kết quả trả về> Tên hàm (danh sách đối số) 

Ví dụ: 

long giaithua( int n); //Hàm tính giai thỪa cỦa số nguyên n 


double x_mu_ y(float x, float y);/*Hàm tính x mũ y*/ 


Cấu trúc của hàm “bình thường” 

Cú pháp: 

<Kiểu kết quả trả về> Tên hàm (các đối số) 

{ 

Các khai báo và các câu lệnh định nghĩa hàm 
return kết quả; 

} 

Ví dụ: 

int tong(int x, int y) /*Hàm tính tổng 2 số nguyên*/ 
{ 


return (x+y); 


} 

float tong(float x, float y) /*Hàm tính tổng 2 số thực*/ 
{ 

return (x+y); 


} 


V4 z ` ° 
Cấu trúc của hàm main 


Hàm main chính là chương trình chính, gồm các lệnh xử lý, các lời gọi 
các hàm khác. 


Cú pháp: 

<Kết quả trả về> main( đối số) 

{ 

Các khai báo và các câu lệnh định nghĩa hàm 
return <kết quả>; 

} 

Ví dụ 1: 

int main() 

{ 

printf(“Day la chuong trinh chinh”); 
getch0; 


return 0; 


} 

Ví dụ 2: 

int main() 

{ 

int a=5, b=6,c; 

float x=3.5, y=4.5,7; 

printf(“Day la chuong trinh chinh”); 

c=tong(a,b); 

printf(Sn Tong cua %d va %d la %d”,a,b,C); 

z~tongø(%,y); 

prinff(€wi Tong cua %f và %f là %f”, x,y,z); 

getch0; 

retum 0; 

} 

BÀI TẬP 

Bài 1: Biểu diễn các hằng sỐ nguyên 2 byte sau đây dưới dạng số nhị 
phân, bát phân, thập lục phân 

a)12b) 255c) 31000d) 32767e) -32768 

Bài 2: Biểu diễn các hằng ký tự sau đây dưới dạng số nhị phân, bát phân. 


a) “Ab) 'a c) “Z'd) ˆz' 


Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C 3.0 

Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: - Tổng 
quan về ngôn ngữ lập trình C. - Môi trường làm việc và cách sử dụng 
Turbo C 3.0. 


TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C 


C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng rất phổ biến để lập trình 
hệ thống cùng với Assembler và phát triển các ứng dụng. 


Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Dennish 
Ritchie (làm việc tại phòng thí nghiệm Bell) đã phát triển ngôn ngữ lập 
trình C dựa trên ngôn ngữ BCPL, (do Martin Richards đưa ra vào năm 
1967) và ngôn ngữ B (do Ken Thompson phát triển từ ngôn ngữ BCPL, 
vào năm 1970 khi viết hệ điều hành UNIX đầu tiên trên máy PDP-7) và 
được cài đặt lần đầu tiên trên hệ điều hành UNIX của máy DEC PDP-11. 


Năm 1978, Dennish Ritchie và B.W Kernighan đã cho xuất bản quyển 
“Ngôn ngữ lập trình C” và được phổ biến rộng rãi đến nay. 


Lúc ban đầu, C được thiết kế nhằm lập trình trong môi trường của hệ 
điều hành Unix nhằm mục đích hỗ trợ cho các công việc lập trình phức 
tạp. Nhưng về sau, với nhỮng nhu cầu phát triển ngày một tăng của công 
việc lập trình, C đã vượt qua khuôn khổ của phòng thí nghiệm Bell và 
nhanh chóng hội nhập vào thế giới lập trình để rồi các công ty lập trình 
sử dụng một cách rộng rãi. Sau đó, các công ty sản xuất phần mềm lần 
lượt đưa ra các phiên bản hỗ trợ cho việc lập trình bằng ngôn ngữ C và 
chuẩn ANSIC cũng được khai sinh từ đó. 


Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh và rất 
“mềm dẻo”, có một thư viện gồm rất nhiều các hàm (function) đã được 
tạo sẵn. Người lập trình có thể tận dụng các hàm này để giải quyết các 
bài toán mà không cần phải tạo mới. Hơn thế nữa, ngôn ngữ C hỗ trợ rất 
nhiều phép toán nên phù hợp cho việc giải quyết các bài toán kỹ thuật có 
nhiều công thức phức tạp. Ngoài ra, C cũng cho phép người lập trình tự 
định nghĩa thêm các kiểu dữ liệu trừu tượng khác. Tuy nhiên, điều mà 


người mới vừa học lập trình C thường gặp “rắc rối” là “hơi khó hiểu” 
do sự “mềm dẻo” của C. Dù vậy, C được phổ biến khá rộng rãi và đã trở 
thành một công cụ lập trình khá mạnh, được sử dụng như là một ngôn 
ngữ lập trình chủ yếu trong việc xây dựng những phần mềm hiện nay. 


Ngôn ngữ C có những đặc điểm cơ bản sau: 


e« Tính cô đọng (compact): C chỉ có 32 từ khóa chuẩn và 40 toán tử 
chuẩn, nhưng hầu hết đều được biểu diễn bằng những chuỗi ký tự 
ngắn gọn. 

e Tính cấu trúc (structured): C có một tập hợp những chỉ thị của lập 
trình như cấu trúc lựa chọn, lặp... TỪ đó các chương trình viết bằng 
C được tổ chức rõ ràng, dễ hiểu. 

«Tính tương thích (compatible): C có bộ tiền xử lý và một thư viện 
chuẩn vô cùng phong phú nên khi chuyển từ máy tính này sang máy 
tính khác các chương trình viết bằng C vẫn hoàn toàn tương thích. 

e© Tính linh động (flexible): C là một ngôn ngữ rất uyển chuyển và cú 
pháp, chấp nhận nhiều cách thể hiện, có thể thu gọn kích thước của 
các mã lệnh làm chương trình chạy nhanh hơn. 

e_ Biên dịch (compile): C cho phép biên dịch nhiều tập tin chương trình 
riêng rễ thành các tập tin đối tượng (object) và liên kết (link) các đối 
tượng đó lại với nhau thành một chương trình có thể thực thi được 
(executable) thống nhất. 


MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH TURBO C 
Turbo C là môi trường hỗ trợ lập trình C do hãng Borland cung cấp. Môi 


trường này cung cấp các chức năng nhƯ: soạn thảo chương trình, dịch, 
thực thi chương trình... Phiên bản được sử dụng ở đây là Turbo C 3.0. 


Gọi Turbo C 


Chạy Turbo C cũng giống như chạy các chương trình khác trong môi 
trường DOS hay Windows, màn hình sẽ xuất hiện menu của Turbo C có 


dạng nhƯ sau: 


=1 Ed S Hun Gompile Debug Project Oy 


Dòng trên cùng gọi là thanh menu (menu bar). Mỗi mục trên thanh menu 
lại có thể có nhiều mục con nằm trong mỘt menu kéo xuống. 


Dòng dưới cùng ghi chức năng của một số phím đặc biệt. Chẳng hạn khi 
gõ phím F1 thì ta có được một hệ thống trợ giúp mà ta có thể tham khảo 
nhiều thông tin bổ ích. 


Muốn vào thanh menu ngang ta gõ phím F10. Sau đó dùng các phím mũi 
tên qua trái hoặc phải để di chuyển vùng sáng tới mục cần chọn rồi gõ 
phím Enter. Trong menu kéo xuống ta lại dùng các phím mũi tên lên xuống 
để di chuyển vùng sáng tới mục cần chọn rồi gõ Enter. 


Ta cũng có thể chọn một mục trên thanh menu bằng cách giữ phím Alt và 
gõ vào một ký tự đại diện của mục đó (ký tự có màu sắc khác với các ký 
tự khác). Chẳng hạn để chọn mục File ta gõ Alt-F (F là ký tự đại diện 
của File) 


Soạn thảo chương trình mới 


Muốn soạn thảo một chương trình mới ta chọn mục New trong menu File 
(EHe ->New) 


Trên màn hình sẽ xuất hiện một vùng trống để cho ta soạn thảo nội dung 
của chương trình. Trong quá trình soạn thảo chương trình ta có thể sử 
dụng các phím sau: 

Các phím xem thông tin trợ giúp: 

- F1: Xem toàn bộ thông tin trong phần trợ giúp. 

- Ctrl-F1: Trợ giúp theo ngữ cảnh (tức là khi con trỏ đang Ở trong một từ 
nào đo, chẳng hạn int mà bạn gõ phím Ctrl-F1 thì bạn sẽ có được các 
thông tin về kiểu dữ liệu int) 


Các phím di chuyển con trỏ trong vùng soạn thảo chương trình: 


Phím Ý nghĩa TH DaD BD 00D 
phím) 
Enter Đưa con trổ xuống dòng 
Mũi tên đi Đưa con trÓ lên hàng Ctrl-E 
lên trưỚc 
Mũi tên đi Đưa con trÓ xuÔng hàng Ctrl-X 
xuÔng sau 
Mũi tên sang Đưa con trỏ sang trái mỘt 
xế : Ctrl-S 
trái ký tự 


Mũi tên sang Đưa con trỏ sang phải Ctrl-D 


một ký tự 


Đưa con trỏ đến cuối 


"Họ dòng 
Đưa con trỏ đến đầu 
Home 
dòng 
ĐsU Đưa con trỏ lên trang Cưrl-R 
6-P trước 
PgDn Đưa con trÓ xuÕng trang Ctrl-C 
sau 
Dưa con trÓ sang tử bên CHIA 
trái 
Đưa con trÓ sang tử bên Ctrl-E 
phai 
Các phím xoá ký tự/ dòng: 
Phím Ý nghĩa 
Delete Xoá ký tự tại ví trí con trỏ 
BackSpace Di chuyỂn sang trái đỒng thỜi xoá ký tự 


đứng trước con trỏ 


Xoá một dòng chứa con trỏ Ctrl- 


Y 
Z ` " z 2 ^vx ‹ ` Ctrl- 
Xóa tƯ vị trí con tr đên cuÕi dòng Q-Y 
. ' _ ; ]- 
Xóa ký tự bên phải con trÓ 
Các phím chèn ký tự/ dòng: 
Insert Thay đổi viết xen hay viết chồng 
Ctrl-N Xen một dòng trống vào trước vị trí con trổ 
Sử dụng khối : 


Khối là một đoạn văn bản chương trình hình chữ nhật được xác định bởi 
đầu khối là góc trên bên trái và cuối khối là góc dưới bên phải của hình 
chữ nhật. Khi một khối đã được xác định (trên màn hình khối có màu sắc 
khác chỗ bình thường) thì ta có thể chép khối, di chuyển khối, xoá khối... 
Sử dụng khối cho phép chúng ta soạn thảo chương trình một cách nhanh 
chóng. sau đây là các thao tác trên khối: 


Phím tắt Ý nghĩa 


Ctrl-K-B Đánh dấu đầu khối 


Ctrl-K-K Đánh dấu cuối khối 

Ctrl-K-C Chép khối vào sau vị trí con trỏ 

Ctrl-K-V Chuyển khối tới sau vị trí con trỏ 

Ctrl-K-Y Xoá khối 

Ctrl-K-W Ghi khối vào đĩa như một tập tin 

Ctrl-K-R Đọc khối (tập tin) tỪ đĩa vào sau vị trí con trỏ 
Ctrl-K-H Tắt/mở khối 

Ctưrl-K-T Đánh dấu từ chứa chon trỏ 

Ctrl-K-P In một khối 


Các phím, phím tắt thực hiện các thao tác khác: 


Phím Ý nghĩa Phím tắt 
: , Ctrl-K-D, 

F10 Kích hoạt menu chính Ctrl-K-Q 

F2 Lưu chương trình đang soạn vào đĩa Ctrl-K-S 


F3 Tạo tập tin mới 


Tab Di chuyển con trỏ một khoảng đồng 
thời đẩy dòng văn bản 


ESC Hủy bỏ thao tác lệnh 
Đóng tập tin hiện tại 
Hiện hộp thoại tìm kiếm 
Hiện hộp thoại tìm kiếm và thay thế 


Tìm kiếm tiếp tục 


Ví dụ: Bạn hãy gõ đoạn chương trình sau: 
#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 

int main () 

{ 

char ten| 50]; 

printf(“Xin cho biet ten cua ban !”); 
scanf(“%s”,ten); 

printf(“Xin chao ban %s”,ten); 
getch0; 

retumn 0; 


} 


Ctrl-I 


Ctrl-U 
Alt-E3 
Ctrl-Q-E 
Ctrl-Q-A 


Ctrl-L 


Ghi chương trình đang soạn thảo vào đĩa 
Sử dụng File/Save hoặc gõ phím F2. Có hai trường hợp xảy ra: 


- Nếu chương trình chưa được ghi lần nào thì một hội thoại sẽ xuất hiện 
cho phép bạn xác định tên tập tin (FileName). Tên tập tin phải tuân thủ 
quy cách đặt tên của DOS và không cần có phần mở rộng (sẽ tự động có 
phần mở rộng là .C hoặc .CPP sẽ nói thêm trong phần Option). Sau đó gõ 
phím Enter. 


- Nếu chương trình đã được ghi một lần rồi thì nó sẽ ghi những thay đổi 
bổ sung lên tập tin chương trình cũ. 


Chú ý: Để đề phòng mất điện trong khi soạn thảo chương trinh thỉnh 
thoảng bạn nên gõ phím F2. 


Quy tắc đặt tên tập tin của DOS: Tên của tập tin gồm 2 phần: Phần tên 
và phần mở rộng. 


‹ Phần tên của tập tin phải bắt đầu là 1 ký tự từ a..z (không phân biệt 
hoa thƯờng), theo sau có thể là các ký tự tỪ a..z, các ký số từ 0..9 hay 
dấu gạch dưới (_), phần này dài tối đa là 8 ký tự. 

e Phần mở rộng: phần này dài tối đa 3 ký tự. 


Ví dụ: Ghi chương trình vừa soạn thảo trên lên đĩa với tên là CHAO.C 


Thực hiện chương trình 


Để thực hiện chương trình hãy dùng Ctrl-F9 (giữ phím Ctrl và gõ phím 
E9). 


Ví dụ: Thực hiện chương trình vừa soạn thảo xong và quan sát trên màn 
hình để thấy kết quả của việc thực thi chương trình sau đó gõ phím bất 
kỳ để trở lại với Turbo. 


Mở một chương trình đã có trên đĩa 
Với một chương trình đã có trên đĩa, ta có thể mở nó ra để thực hiện 
hoặc sửa chữa bổ sung. Để mở một chương trình ta dùng File/Open hoặc 


gõ phím E3. Sau đó gõ tên tập tin vào hộp File Name hoặc lựa chọn tập 
tin trong danh sách các tập tin rồi gõ Enter. 


Ví dụ: Mở tập tin CHAO.C sau đó bổ sung để có chương trình mới như 
sau: 


#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 

int main () 

{ 

char ten| 50]; 

prntf(“Xin cho biet ten cua ban !”); 
scanf(“%s”,ten); 

printf(“Xin chao ban %sìn ”,ten); 
printf(“Chao mung ban den voi Ngon ngu lap trinh C”); 
getch0; 

return 0; 

} 


Ghi lại chương trình này (F2) và cho thực hiện (Ctrl-F9). Hãy so sánh xem 
có gì khác trước? 


Thoát khỏi Turbo C và trở về DOS (hay Windows) 


Dùng File/Exit hoặc Alt-X. 


Sử dụng một số lệnh trên thanh menu 


Các lệnh trên menu Eile (Alt -F) 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** - Lệnh New : 
Dùng để tạo mới một chương trình. Tên ngầm định của chương trình là 
NONAMEXX.C (XX là 2 số từ 00 đến 99). 


- Lệnh Open : Dùng để mở một chương trình đã có sẵn trên đĩa để sửa 
chữa, bổ sung hoặc để thực hiện chương trình đó. Khi tập tin được mở 
thì văn bản chương trình được trình bày trong vùng soạn thảo; hộp thoại 
Open nhƯ sau: 


Trong trường hợp ta nhập vào tên tập tin chưa tổn tại thì chương trình 
được tạo mới và sau này khi ta lưu trữ, chương trình được lưu với tên đó. 


- Lệnh Save : Dùng để lưu chương trình đang soạn thảo vào đĩa. 


- Lệnh Save as... : Dùng để lưu chương trình đang soạn thảo với tên khác, 
hộp thoại lƯu tập tin đang soạn với tên khác như sau: 


Ícx 'Turbo C++ IDE 
F t D h 0nmn ) t xo ' [ 
⁄ 


Ea e e ph 0 
NONñHE88.C 5 1 
=—— [:‹(IA0TR1`LAPTRI”1`CHâO .C ———=>»*xx' 
Tên hiện tại 
uoid main €}> ˆ " 
‹ đ:*»đduhieu`chao .c SG] đền cũ) 


cha* tenL5 
phintf€ 


;canf( BARCHART .C Tên mới ( kể cả 
phintf€ ˆ 
tên thư mục) 


qetchC»;š§ 


- Lệnh : Save All: Trong lúc làm việc với Turbo C, ta có thể mở một lúc 
nhiều chương trình để sửa chữa, bổ sung. Lệnh Save All dùng để lưu lại 
mọi thay đổi trên tất cả các chương trình đang mở ấy.. 


- Lệnh Change Dir ... : Dùng để đổi thư mục hiện hành 


- Lệnh Print : Dùng để in chương trình đang soạn thảo ra máy in. 
- Lệnh Printer Setup ...: Dùng để thiết đặt một số thông số cho máy in. 


- Lệnh Dos Shell : Dùng để thoát tạm thời về Dos, để trở lại Turbo C ta 
đánh EXTT. 


- Lệnh Exit : Dùng để thoát khỏi C. 


Các lệnh trên menu Edit (Alt -E) 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** - Lệnh Undo 
: Dùng để hủy bỏ thao tác soạn thảo cuối cùng trên cửa số soạn thảo. 


- Lệnh Redo : Dùng để phục hồi lại thao tác đã bị Undo cuối cùng. 

- Lệnh Cut : Dùng để xóa một phần văn bản đã được đánh dấu khối, 
phần dữ liệu bị xóa sẽ được lưu vào một vùng nhớ đặc biệt gọi là 
Clipboard. 


- Lệnh Copy : Dùng để chép phần chương trình đã được đánh dấu khối 
vào Clipboard. 


- Lệnh Paste : Dùng để dán phần chương trình đang được lưu trong 
Clipboard vào của số đang soạn thảo, bắt đầu tại vị trí của con trỏ. 


- Lệnh Clear : Dùng để xóa phần dữ liệu đã được đánh dấu khối, dữ liệu 
bị xóa không được lưu vào Clipboard. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** - Lệnh Show 
clipboard : Dùng để hiển thị phần chương trình đang được lưu trong 
Clipboard trong một cửa sổ mới. 


Các lệnh trên menu Search (AlIt -S) 


e Lệnh Eind...: Dùng để tìm kiếm một cụm từ trong văn bản chương 
trình. Nếu tìm thấy thì con trỏ sẽ di chuyển đến đoạn văn bản trùng 
với cụm từ cần tìm; hộp thoại Eind như sau: 


ions 


Nhập cụm tử cần 
tìm vào đây 


Ý nghĩa các lựa chọn trong hộp thoại trên nhƯ sau: 


e_ Case sentitive : Phân biệt chữ IN HOA với chỮ ¡in thường trong khi 
so sánh cụm từỪ cần tìm với văn bản chương trình. 

e« Whole word only: Một đoạn văn bản chương trình trùng với toàn bỘ 
cụm từ cần tìm thì mới được xem là tìm thấy. 

« Regular expression: Tìm theo biểu thức 

e_ Global:Tìm trên tất cả tập tin. 

© Forward : Tìm đến cuối tập tin. 

« Selected text: Chỉ tìm trong khối văn bản đã được đánh dấu. 

© Backward: Tìm đến đầu tập tin. 

© _From cursor : Bắt đầu từ vị trí con nháy. 

© Entire scope: Bắt đầu tại vị trí đầu tiên của khối hoặc tập tin. 


- Lệnh Replace...: Dùng để tìm kiếm một đoạn văn bản nào đó, và tự 
động thay bắng một đoạn văn bản khác, hộp thoại replace nhƯ sau: 


Tìm các cụm tỪ Scanf và thay thế bằng scanf ***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


- Lệnh Search again : Dùng để thực hiện lại việc tìm kiếm. 


- Các lệnh còn lại trên menu Search, các bạn sẽ tìm hiểu thêm khi thực 
hành trực tiếp trên máy tính. 


**#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Các lệnh trên 
menu Run (Alt -R) 


- Lệnh Run : Dùng để thực thi hay "chạy" một chương trình. 
- Lệnh Step over : Dùng để "chạy" chương trình từng bước. 


- Lệnh Trace into : Dùng để chạy chương trình từng bước. Khác với lệnh 
Step over Ở chỗ: Lệnh Step over không cho chúng ta xem từng bước 
"chạy" trong chương trình con, còn lệnh Trace into cho chúng ta xem từng 
bước trong chương trình con. 


- Các lệnh còn lại, các bạn sẽ tìm hiểu thêm khi thực hành trên máy. 


***SORRY; THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Các lệnh trên 
menu Compile (Alt C) 


- Lệnh Complie: Biên dịch một chương trình. 


- Lệnh Make, Build, ... : Các lệnh này bạn sẽ tìm hiểu thêm khi thực 
hành trực tiếp trên máy tính. 


- Lệnh Information : Dùng để hiện thị các thông tin về chương trình, 
Mode, môi trường . 


**#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Các lệnh trên 
menu Debug (Alt-D) 


Trên menu Debug bao gồm một số lệnh giúp người lập trình "gỡ rối" 
chương trình . Người lập trình sử dụng chức năng "gỡ rối" khi gặp mỘt 
số "lỗi" về thuật toán, sử dụng biến nhớ... 


- Lệnh Breakpoints: Dùng để đặt "điểm dừng" trong chương trình. Khi 
chương trình thực thi đến "điểm dừng thì nó sẽ dừng lại". 


- Lệnh Watch : Dùng để mở một cửa sổ hiển thị kết quả trung gian của 
một biến nhớ nào đó khi chạy chương trình tỪng bước. 


- Lệnh Evaluate/Modify: Bạn sẽ tìm hiểu khi thực hành trực tiếp trên 
máy. 


**#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Các lệnh trên 
menu Project (Alt- P) 


Trên menu Project bao gồm các lệnh liên quan đến dự án như : đóng, mở, 
thêm, xóa các mục,... 


***SORRY; THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Các lệnh trên 
menu Option (Alt -O) 


Trên menu Option bao gồm các lệnh giúp người lập trình thiết đặt một số 
tự chọn khi chạy chương trình. Thông thường, người lập trình không cần 
phải thiết đặt lại các tự chọn. 


- Lệnh Compiler ...: Dùng để thiết đặt lại một số thông số khi biên dịch 
chương trình như hình sau 


Phần trình bày dưới đây thuộc về 3 mục: Directories, Enviroment và 
Save; các phần khác sinh viên tự tìm hiểu. 


- Lệnh Directories...: Dùng để đặt lại đường dẫn tìm đến các tập tin cần 
thiết khi biên dịch chương trình như hình sau: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


e Include directory: Thư mục chứa các tập tin mà chúng ta muốn đưa 
vào chương trình (các tập tin .h trong dòng #include). 

e Library directory : Thư mục chứa các tập tin thư viện ( các tập tin 
.Lib) 

e_ Output directory: Thư mục chứa các tập tin “đối tượng “ (có phần 
mở rộng là .OBJ), tập tin thực thi (.exe) khi biên dịch chương trình. 

© Source directory: Thư mục chứa các tập tin “nguồn” (có phần mở 
rộng là .obj, .lib). 


- Lệnh Environment: dùng để thiết lập môi trường làm việc như: 

e Reference...: Các tham chiếu. 

« Editor: Môi trường soạn thảo gồm: tạo tập tin dự phòng khi có sự 
chỉnh sửa (create backup file), chế đỘ viết đè (insert mode), tự động 
thụt đầu dòng (indent), đổi màu từ khóa (Syntax highlighting)... Đặc 
biệt, trong phần này là thiết lập phần mở rộng mặc định (Default 
Extension) của tập tin chương trình là C hay CPP (C Plus Plus: C++). 

*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


e« Mouse...: Đặt chuỘi. 
e Colors...: Đặt màu. 


Các lệnh trên menu Window (Alt- W) 

Trên menu Window bao gồm các lệnh thao tác đến cửa sổ như: 
- Lệnh Cascade : Dùng để sắp xếp các cửa sổ. 

- Lệnh Close all : Dùng để đóng tất cả các cửa sổ. 

- Lệnh Zoom: Dùng để phóng to/ thu nhỏ cửa sổ. 


- Các lệnh Tile, Refresh display, Size/ Move, Next, Previous, Close, List...: 
Các bạn sẽ tìm hiểu thêm khi thực hành trực tiếp trên máy tính. 


HI.7.10. Các lệnh trên menu Help (Alt- H) 

Trên menu Help bao gồm các lệnh gọi trợ giúp khi người lập trình cần 
giúp đỡ một số vấn đề nào đó như: Cú pháp câu lệnh, cách sử dụng các 
hàm có sẵn... 

- Lệnh Contents: Hiện thị toàn bộ nội dung của phần help. 


- Lệnh Index : Hiển thị bảng tìm kiếm theo chỉ mục. 


- Các lệnh còn lại, bạn sẽ tìm hiểu khi thực hành trên máy. 


